Vai trò của kê toán quản trị trong việc chuyển đôi chiên lược thành kê... 


lof9 


Tạp chí e-ISSN: 2734-9365 


Kinh (tế 
và Ir báo 


Economy & Forecast Revisw ®)  Ïỉ ne 
VIỆN PHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN - BỘ KẾ H0ACH VÀ ĐẦU TƯ 


Trang chủ/Diễn đàn khoa học/Nghiên cứu - Trao đổi 


Vai trò của kế toán quản trị trong việc chuyển đổi chiến lược 


thành kết quả cho các doanh nghiệp Việt Nam 


16:35 | 23/08/2024 


Nghiên cứu được thực hiện nhằm kiểm định vai trò của Việc sử dụng thông tin kế toán quản trị (KTQT) tương 
tác và Sự tham gia của KTQT trong quá trình ra quyết định. 


Lê Mộng Huyền 
Khoa Kinh tế và Kế toán, Trường Đại học Quy Nhơn 
Tóm tắt 


Nghiên cứu được thực hiện nhằm kiểm định vai trò của Việc sử dụng thông tin kế toán quản trị (KTQT) tương tác và Sự tham 
gia của KTQT trong quá trình ra quyết định chiến lược trong mối quan hệ giữa Chiến lược khác biệt và Kết quả đổi mới. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy, Chiến lược khác biệt có ảnh hưởng trực tiếp cùng chiều đến Việc sử dụng thông tin KTQT tương 
tác và Sự tham gia của KTQT trong quá trình ra quyết định chiến lược, từ đó nâng cao kết quả đổi mới sản phẩm của các 
doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, kết quả nghiên cứu đã cho thấy rằng, Việc sử dụng thông tin KTQT tương tác và Sự tham 
gia của KTQT trong quá trình ra quyết định có vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa Chiến lược khác biệt và Kết quả đổi 
mới sản phẩm. Qua đó, nghiên cứu mang lại một số hàm ý quản lý cho các doanh nghiệp Việt Nam. 


Từ khóa: sự tham gia của kế toán quản trị, ra quyết định chiến lược, chiến lược khác biệt, kết quả đổi mới sản phẩm, việc sử 
dụng thông tin kế toán quản trị tương tác 


Summary 


The study was conducted to test the role of Interactive Management Accounting Information Use and the Participation of 
Management Accounting in the Strategic Decision-Making Process in the relationship between Differentiation Strategy and 
Innovation Results. The research results show that the Differentiation Strategy has a direct and positive impact on 
Interactive Management Accounting Information Use and the Participation of Management Accounting in the Strategic 
Decision-Making Process, thereby improving the product innovation results of Vietnamese enterprises. In particular, the 
research results show that Interactive Management Accounting Information Use and the Participation of Management 
Accounting in the Decision-Making Process mediate the relationship between Differentiation Strategy and Product 
Innovation Results. Thereby, the study provides some managerial implications for Vietnamese enterprises. 


Keywords: Management Accounting Participation, Strategic Decision Making, Differentiation Strategy, Product Innovation 
Outcomes, Interactive Management Accounting Information Use 


GIỚI THIỆU 


Hệ thống thông tin KTQT từ lâu đã được công nhận là có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho nhà quản trị 
để họ thực hiện tốt các chức năng quản trị và thực hiện thành công chiến lược kinh doanh (Chenhall, 2003). Trong đó, dòng 
nghiên cứu về việc sử dụng thông tin KTQT cho rằng, việc sử dụng thông tin KTQT tương tác hỗ trợ tốt cho quá trình đổi mới 
sản phẩm nhằm thực hiện thành công chiến lược khác biệt của các doanh nghiệp. Chẳng hạn, Bisbe và Oiley (2004) tiết lộ 
rằng, việc sử dụng hệ thống kiểm soát quản lý tương tác điều tiết cho mối quan hệ giữa đổi mới sản phẩm và kết quả hoạt 
động kinh doanh. Nghiên cứu của Herri (2006) kết luận rằng, việc sử dụng hệ thống đo lường thành quả hoạt động tương 
tác sẽ thúc đẩy các năng lực của tổ chức, trong đó có năng lực đổi mới. Kết quả phân tích dữ liệu từ 343 doanh nghiệp sản 
xuất ở Úc của Su và cộng sự (2015) chỉ ra rằng, phương pháp tương tác ảnh hưởng cùng chiều đến kết quả hoạt động kinh 
doanh trong giai đoạn phát triển - giai đoạn mà các doanh nghiệp mở rộng các sản phẩm/dịch vụ hay thị trường mới. 
Nghiên cứu của Mũiler-Stewens và cộng sự (2020) cũng kết luận rằng việc sử dụng thông tin KTQT tương tác và chẩn đoán 
đều có ảnh hưởng tích cực đến kết quả đổi mới của các doanh nghiệp. 


Một dòng nghiên cứu khác đề cao vai trò của nhân viên KTQT trong doanh nghiệp. Ngày nay, nhân viên KTQT ngày càng 
đóng vai trò tích cực hơn trong quá trình ra quyết định của tổ chức(Chang và cộng sự, 2014; Hartmann và Maas, 2011; 
Hughes và Pierce, 2006). Dựa trên lý thuyết bất định, kết quả phân tích dữ liệu thu thập từ một mẫu của 193 công ty ở 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29575 


8/23/2024. 5:12 PM 


Vai trò của kê toán quản trị trong việc chuyên đôi chiên lược thành kê... 


2of9 


Slovenia, Cadez và Guilding (2008) cho thấy, sự tham gia của KTQT vào quá trình ra quyết định chiến lược có ảnh hưởng 
rực tiếp cùng chiều đến việc sử dụng thông tin KTQT chiến lược, qua đó cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh của các 
doanh nghiệp. Tuy nhiên, những bằng chứng thực nghiệm như vậy cho đến nay là vẫn còn hạn chế. Hơn thế nữa, như đã 
rình bày ở trên, việc sử dụng thông tin KTQT tương tác được cho là có lợi cho việc thực hiện các chiến lược đổi mới khám 
phá bằng cách tăng cường trao đổi, thảo luận giữa các nhà quản trị dựa trên thông tin, tập trung vào những vấn đề chiến 
ược cụ thể và kích thích những hành động đổi mới (Bedford và cộng sự, 2019; Bisbe và Otley, 2004; Ylinen và Gullkvist, 
2014). Và điều này có thể dẫn đến sự tham gia nhiều hơn của KTQT vào quá trình ra quyết định bởi họ là người tạo lập, cung 
cấp thông tin và cũng là người hiểu rõ nhất về thông tin KTQT. Thế nhưng vai trò đồng thời của sự tham gia KTQT vào quá 
rình ra quyết định chiến lược và việc sử dụng thông tin KTQT tương tác trong mối quan hệ giữa chiến lược khác biệt và kết 
quả đổi mới sản phẩm vẫn chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ. 


Do vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu mối quan hệ của Chiến lược khác biệt, Việc sử dụng 
hông tin KTQT tương tác, Sự tham gia của KTQT trong quá trình ra quyết định chiến lược và Kết quả đổi mới sản phẩm, 
rong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò trung gian của Việc sử dụng thông tin KTQT theo cách tương tác và Sự tham gia 
KTQT trong quá trình ra quyết định chiến lực trong mối quan hệ này. 


MÔ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 


ột doanh nghiệp theo đuổi chiến lược khác biệt sẽ tập trung vào việc cung cấp những sản phẩm/dịch vụ độc đáo, khác 
biệt so với đối thủ cạnh tranh mà sự khác biệt đó phải được khách hàng chấp nhận và yêu thích, từ đó doanh nghiệp đạt 
được lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Sự khác biệt đó có thể là thông qua thiết kế hoặc danh tiếng sản phẩm, đặc tính của 
sản phẩm/dịch vụ, các chính sách hỗ trợ sản phẩm... (Porter, 1998). Mục tiêu kinh doanh của các công ty theo đuổi chiến 
ược khác biệt thường mơ hồ và khả năng thành công hay không là khó có thể dự đoán trước (Chenhall và cộng sự, 2011). 
Hơn nữa, thực hiện chiến lược khác biệt thường khó, phức tạp và phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn so với chiến lược dẫn đầu 
chi phí (Anthony và cộng sự, 2014). Chính sự phức tạp và không chắc chắn liên quan đến chiến lược khác biệt làm gia tăng 
nhu cầu tham gia nhiều hơn của KTQT vào quá trình ra quyết định (Hartmann và Maas, 2011). Do vậy, giả thuyết thứ nhất 
được đề xuất như sau: 


H: Chiến lược khác biệt có ảnh hưởng cùng chiều đến Việc sử dụng thông tin KTQT tương tác. 


Trước đây, KTQT được cho là không trực tiếp tham gia vào quá trình ra quyết định. Họ chỉ đóng vai trò là những người cung 
cấp thông tin, như: các báo cáo quản trị, các báo cáo phân tích cho các nhà quản trị (Lambert và Sponem, 2012). Tuy nhiên, 
ngày nay, KTQT được cho là đã tham gia tích cực vào quá trình ra quyết định chiến lược (Cadez và Guilding, 2008; Chenhall, 
2008) và đảm nhận vai trò đối tác kinh doanh (Pasch, 2019), hỗ trợ cho các nhà quản trị trong việc phân tích các vấn đề 
kinh doanh và thực hiện các chiến lược (Chang và cộng sự, 2014) cũng như hỗ trợ cho việc thực hiện thành công các dự án 
đổi mới (Hughes và Pierce, 2006). 


Nghiên cứu của Järvenpää (2007) cho thấy, khi các công ty tập trung nhiều hơn đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ để thỏa 
mãn sự hài lòng của khách hàng, thì đòi hỏi phải có sự tham gia nhiều hơn của KTQT vào việc phát triển sản phẩm mới. Từ 
đây, nhân viên KTQT đóng vai trò quan trọng như là một đối tác kinh doanh. Bên cạnh đó, kết quả phân tích định lượng dữ 
liệu khảo sát của Cadez và Guilding (2008) cho thấy, các chiến lược khác biệt có ảnh hưởng cùng chiều đến việc tham gia 
của KTQT vào quá trình ra quyết định chiến lược. Để kiểm tra mối quan hệ này, tác giả đề xuất giả thuyết thứ hai như sau: 


H: Chiến lược khác biệt có ảnh hưởng cùng chiều đến Sự tham gia của KTQT trong quá trình ra quyết định chiến lược. 


Theo Wooldridge và Floyd (1990), sự tham gia của KTQT trong quá trình ra quyết định đề cập đến vai trò của nhân viên 
KTQT khi tham gia vào các khâu trong quá trình đưa ra các quyết định chiến ở các bộ phận chức năng khác nhau trong tổ 
chức, từ việc xác định mục tiêu, đề ra phương án đến việc lựa chọn, triển khai và thực hiện phương án cụ thể. Còn Granlund 
và Lukka (1998) cho thấy, khi tham gia vào quá trình ra quyết định, nhân viên KTQT dường như có trách nhiệm hơn, điều này 
có thể dẫn đến việc sử dụng nhiều hơn thông tin KTQT trong các quyết định kinh. Hay nói cách khác, sự tham gia của KTQT 
vào quá trình ra quyết định chiến lược có thể được coi là mang lại động lực và áp lực cho nhân viên KTQT để tăng cường sử 
dụng thông tin KTQT nhằm tăng giá trị cho quá trình ra quyết định chiến lược (Cadez và Guilding, 2008; Vuong và Nguyen, 
2024). Các tài liệu nghiên cứu trước đây cho thấy, KTQT tham gia vào quá trình ra quyết định chiến lược sử dụng thông tin 
KTQT cho những mục đích khác với truyền thống (Chang và cộng sự, 2014; Hartmann và Maas, 2011). Đặc biệt, họ sẽ sử 
dụng thông tin KTQT là để đưa ra các quyết định chiến lược. Để làm được điều này, nhân viên KTQT sẽ tăng cường các cuộc 
thảo luận, phân tích chiến lược dựa trên thông tin KTQT để đưa ra các quyết định đúng đắn. Do vậy, giả thuyết thứ ba được 
đề xuất như sau: 


Hạ: Sự tham gia của KTQT trong quá trình ra quyết định chiến lược có ảnh hưởng cùng chiều đến Việc sử dụng thông tin 
KTQT tương tác. 


Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và không chắc chắn, việc tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban để 
cải thiện tốc độ và chất lượng của các quyết định nhằm phản ứng nhanh với sự thay đổi của môi trường bên ngoài, nhờ đó 
cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (Baines và cộng sự, 2003). Nhân viên KTQT là những người tạo 
lập và cung cấp thông tin KTQT, do đó sự tham gia của họ vào quá trình ra quyết định chiến lược sẽ giúp các nhà quản trị 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29575 


8/23/2024. 5:12 PM 


Vai trò của kê toán quản trị trong việc chuyển đôi chiên lược thành kê... 


3of9 


hiểu rõ hơn về những thông tin, phân tích sâu hơn các vấn đề chiến lược để đưa ra các quyết định đúng đắn(Cadez và 
Guilding, 2008). Tuy vậy, nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của sự tham gia KTQT vào quá trình ra quyết định chiến 
lược và kết quả hoạt động của tổ chức còn khá ít, đa số nghiên cứu tập trung vào sự tham gia dự toán và kết quả công việc 
(Chong và .Johnson, 2007). Do vậy, để kiểm tra mối quan hệ này, tác giả đề xuất giả thuyết như sau: 


Hạ: Sự tham gia của KTQT trong quá trình ra quyết định chiến lược có ảnh hưởng cùng chiều đến Kết quả đổi mới. 


Việc sử dụng thông tin KTQT tương tác bao gồm đối thoại và giao tiếp giữa các nhà quản trị cấp cao (Widener, 2007) cũng 
như giữa những nhà quản trị cấp cao và cấp dưới của họ, điều này kích thích tìm kiếm cơ hội và khuyến khích sự xuất hiện 
của các sáng kiến mới (Simons, 1998). Henri (2006) đã khẳng định rằng, khi thông tin đo lường thành quả hoạt động được 
sử dụng theo cách tương tác, dữ liệu được thảo luận và diễn giải giữa các thành viên ở các cấp quản trị khác nhau trong tổ 
chức. Cách sử dụng tương tác giúp phá vỡ rào cản chức năng và hệ thống phân cấp vốn làm hạn chế dòng lưu chuyển 
thông tin trong tổ chức (Abernethy và Brownell, 1999; Abernethy và Lillis, 1995). Bisbe và Otley (2004) lập luận rằng, phương 
pháp sử dụng tương tác hỗ trợ sự đổi mới “thông qua việc cung cấp các hướng dẫn cho việc tìm kiếm, kích hoạt và kích 
thích sự sáng tạo”. Do đó, việc sử dụng thông tin KTQT tương tác là điều cần thiết cho sự thay đổi chiến lược (Abernethy và 
Brownell, 1999) và sự đổi mới sản phẩm (Bisbe và Otley, 2004). Do vậy, giả thuyết thứ năm được đề xuất như sau: 


Hs: Việc sử dụng thông tin KTQT tương tác có ảnh hưởng cùng chiều đến Kết quả đổi mới sản phẩm. 


Không có bằng chứng chắc chắn về mối quan hệ giữa chiến lược khác biệt và kết quả đổi mới sản phẩm. Tuy nhiên, từ giả 
thuyết H1 và Hs, tác giả lập luận rằng, chiến lược khác biệt có thể mang lại kết quả đổi mới sản phẩm thông qua việc sử 
dụng thông tin KTQT tương tác. Tương tự, từ giả thuyết Hạ và Ha, tác giả cũng lập luận rằng, chiến lược khác biệt có ảnh 
hưởng gián tiếp đến kết quả đổi mới sản phẩm thông qua sự tham gia của KTQT trong quá trình ra quyết định chiến lược. 
Do vậy, giả thuyết cuối cùng được đề xuất như sau: 


Hạ: Chiến lược khác biệt có ảnh hưởng gián tiếp đến Kkết quả đổi mới sản phẩm thông qua Sự tham gia của KTQT trong 
quá trình ra quyết định và Việc sử dụng thông tin KTQT tương tác. 


Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 


Sự tham gia của KTQT 
trong quá trinh ra quyết 
định chiên lược 


vẽ Việc sử dụng & 55<3` #8 
Chiên lược 3 ErEvxeA= Kêt quả đôi 
khác biệt thông tin KTQT mới sản phÃ 


tương tác 


H‹ 


Ghi chủ: ——————* : Ảnh hưởng trực tiệp 
— + - Anh hướng gián tiêp 


Nguồn: Tác giả đề xuất 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Mẫu và phương pháp thu thập dữ liệu 


Mẫu nghiên cứu là các doanh nghiệp vừa và lớn Việt Nam. Người cung cấp thông tin mục tiêu là các nhà quản trị cấp cao và 
cấp trung, như: giám đốc điều hành, giám đốc tài chính, trưởng phòng kinh doanh, tiếp thị, bán hàng, nghiên cứu và phát 
triển, kế toán trưởng... Bảng câu hỏi đã được gửi đến 4.278 địa chỉ email của những người cung cấp thông tin mục tiêu được 
thu thập từ Tổng cục Thống kê. Sau 10 ngày, tác giả tiếp tục gửi email nhắc đến những người chưa trả lời. Sau 3 lần nhắc 
như vậy, tác giả đã nhận được 237 phản hồi, đạt tỷ lệ phản hồi 5,54%. Trong số đó, chỉ có 176 phiếu phản hồi đủ điều kiện. 
Do số lượng còn thấp, nên tác giả tiếp tục thu thập dữ liệu trực tiếp thông qua bản khảo sát giấy và thu được 62 phiếu phản 
hồi đủ điều kiện. Như vậy, có tất cả 238 phản hồi được sử dụng để phân tích dữ liệu. Khảo sát được thực hiện từ tháng 6 đến 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29575 


8/23/2024. 5:12 PM 


Vai trò của kê toán quản trị trong việc chuyển đôi chiên lược thành kê... 


4of9 


tháng 12/2022. Đặc điểm của các doanh nghiệp trong mẫu nghiên cứu được trình bày trong Bảng 1. 
Bảng 1: Đặc điểm các doanh nghiệp trong mẫu 
Tiêu chí phân loại TH KÂu Tiêu chí phân loại H tây 

Lĩnh vực kinh doanh Số lao động 

Nông, lâm nghiệp và thủy sản 21 8,82 50-100 lao động TÌ 4,62 
Công nghiệp và xây dựng 130 94,62 101-200 lao động 12 S252 
Thương mại và xây dựng 87 36,56 201-500 lao động 55 23,11 
Loại hình doanh nghiệp S01-1.000 lao động 26 10,93 
Công ty TNHH 148 62,18 Trên 1.000 lao động 21 8,82 
Công ty cổ phần 85 35,71 | Tuổi doanh nghiệp 

Khác (ví dụ: DNTN,...) 5 2/10 3-5 năm 25 10,50 
Loại hình sở hữu vốn 6-10 năm 53 22/27 
Doanh nghiệp nhà nước 16 6/72 11-20 năm 117 49,16 
Doanh nghiệp tư nhân 155 65,13 21-30 năm S7 15/5 
Doanh nghiệp FDI 67 28,15 > 30 năm 6 252 


Nguồn: Khảo sát của tác giả 
Thang đo cho các biến 


Để đo lường các biến nghiên cứu, chúng tôi kế thừa thang đo từ các nghiên cứu trước đã được công bố trên các tạp chí úy 
tín. Cụ thể, thang đo Chiến lược khác biệt được phát triển bởi Govindarajan (1988) và đã được sử dụng trong các nghiên cứu 
của Chenhall và cộng sự (2011). Thang đo Sự tham gia của KTQT vào quyết định chiến lược kế thừa từ nghiên cứu của 
Wooldridge và Floyd (1990) và đã được sử dụng trong nghiên cứu của Cadez và Guilding (2008). Việc sử dụng thông tin 
KTQT tương tác dựa trên mô hình đo lường được đề xuất bởi Bisbe và cộng sự (2007) và sau đó được sử dụng trong các 
nghiên cứu khác(Bedford, 2015; Bedford và Malmi, 2015; Sakka và cộng sự, 2013). Cuối cùng, Kết quả đổi mới sản phẩm 
được đo lường thông qua 6 biến quan sát kế thừa từ nghiên cứu của Chen và cộng sự (2011), Zhang và Li (2010) và Wu và 
cộng sự (2016). Đáp viên được yêu cầu so sánh kết quả đổi mới sản phẩm của công ty họ so với các đối thủ cạnh tranh 
chính trong ngành. Điểm cao (thấp) trên thang đo Likert năm mức độ cho thấy kết quả đổi mới sản phẩm của công ty là tốt 
(kém) so với các đối thủ cạnh tranh. 


KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 
Kết quả đánh giá thang đo 


Kết quả đánh giá thang đo (Bảng 2) cho thấy, giá trị Cronbachs Alpha và độ tin cậy tổng hợp của tất cả các biến đều > 0,70. 
Chứng tỏ thang đo cho các biến nghiên cứu có độ tin cậy cao. Bên cạnh đó, thang đo cho các biến cũng đạt được giá trị hội 
tụ do phương sai trích bình quân (AVE) lớn hơn ngưỡng tối thiểu 0,50 (Hair và cộng sự, 2017; Hulland, 1999). 


Bảng 2: Kết quả đánh giá thang đo 


Khái niệm nghiên cứu và các biến quan sát Hệ số tải T-value 


Chiến lược khác biệt (AVE = 0,52; CR = 0,87, CA = 0,82) 


Giá bán sản phẩm 0,76 26,53 
Chất lượng sản phẩm 0,72 26,64 
Tính năng của sản phẩm 0,77 36,08 
Hình ảnh của thương hiệu 0,73 24,75 
Phần trăm doanh thu từ việc bán sản phẩm chỉ cho R&D 0,76 26,16 
Phần trăm doanh thu từ việc bán sản phẩm chỉ cho chỉ phí tiếp thị 0,58 14,03 


Sự tham gia của KTQT trong quá trình ra quyết định chiến lược (AVE = 0,63; CR = 0,90, CA = 0,85) 


Xác định vấn đề và đề ra các mục tiêu 0,79 29190 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29575 


8/23/2024. 5:12 PM 


Vai trò của kê toán quản trị trong việc chuyên đôi chiên lược thành kê... https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29575 


Đề ra các phương án 0,87 58,93 
Đánh giá các phương án 0,81 36,94 
Phát triển chỉ tiết các phương án 0,72 26,03 
Tham gia những hoạt động cần thiết để thực hiện những thay đổi 0,78 2412 


Việc sử dụng thông tin KTQT tương tác (AVE = 0,54; CR = 0,85; CA = 0,79) 


[hông tin KTQT được sử dụng trong các cuộc họp định kỳ và thường xuyên bởi các nhà quản 


uc 0,83 40,64 
trị cấp cao. 


Thông tin KTQT được sử dụng trong các cuộc họp định kỳ và thường xuyên bởi các nhà quản 


„. 0,71 17,84 
trị cấp trung. 


[hông tin KTQT được sử dụng để trao đổi, thảo luận và lên kế hoạch hành động giữa các nhà 


SN A4 00/5 00958 0,72 20,94 
quản trị các cấp với nhau. 


Thông tin KTQT được sử dụng để hướng sự chú ý của các nhà quản trị đến những bất ổn 
chiến lược (ví dụ, các yếu tố có thể khiến cho chiến lược hiện tại không thể thực hiện hoặc tạo 0,79 34,80 
cơ hội cho các sáng kiến chiến lược mới). 


Thông tin KTQT được sử dụng để khuyến khích và tạo điều kiện trao đổi và chia sẻ thông tin 


trong công ty. sẽ, c 
Kết quả đổi mới sản phẩm (AVE = 0,58; CR = 0,89; CA = 0,85) 

Số lượng sản phẩm mới 0,81 38,11 
Tốc độ phát triển sản phẩm mới 0,81 37/17 
Tỷ lệ sản phẩm mới thành công 0,83 54,06 
Số lượng bằng phát minh sáng chế 0,80 34,05 
Tính mới của những sản phẩm mới 0,76 27,19 
Tỷ lệ doanh thu từ việc bán sản phẩm mới trên tổng doanh thu 0,50 9,65 


Ghi chú: AVE: Phương sai trích bình quân; CR: Độ tin cậy tổng hợp; CA: Cronbachs Alpha 
Nguồn: Tính toán của tác giả 


Tiếp theo, tác giả dựa vào các tiêu chí Fornell=Larcker để đánh giá giá trị phân biệt của thang đo cho các biến nghiên cứu. 
Kết quả (Bảng 3) cho thấy, giá trị căn bậc hai phương sai trích bình quân (AVE) của các biến dao động từ 0,72 đến 0,80 (số 
in đậm trên đường chéo) lớn hơn hệ số tương quan giữa các biến (số bên dưới đường chéo). Bên cạnh đó, hệ số tương quan 
của các biến (dao dộng từ 0,50 đến 0,60) đều nhỏ hơn độ tin cậy tổng hợp (Fornell và Larcker, 1981). Qua đó, có thể kết luận 
rằng thang đo cho các biến đảm bảo giá trị phân biệt. 


Bảng 3: Kết quả đánh giá giá trị phân biệt 


Khái niệm nghiên cứu 1 2 3 4 
1. Chiến lược khác biệt 0,72 
2. Sự tham gia của KTQT trong quá trình ra quyết định chiến lược 0,60 | 0,80 
3. Việc sử dụng thông tin KTQT tương tác 0⁄47 | 0,50 | 0,74 
4. Kết quả hoạt động kinh doanh 0,60 | 0,57 | 0,50 | 0,76 


Ghi chú: Số trên đường chéo (in đậm) là căn bậc hai của phương sai trích bình quân (AVE); Số dưới đường chéo là tương 
quan giữa các biến. 


Nguồn: Tính toán của tác giả 
Kết quả kiểm định các giả thuyết 


Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phần mềm SmartPLS3 để phân tích dữ liệu khảo sát. Kết quả phân tích cho thấy, R2 
của các các biến phụ thuộc đều > 0,1 (cụ thể, R2 của Sự tham gia của KTQT trong quá trình ra quyết định chiến lược là 0,36; 
R2 của Việc sử dụng thông tin KTQT theo cách tương tác = 0,29; và R2 của Kết quả đổi mới sản phẩm = 0,46), chứng tỏ mô 
hình nghiên cứu phù hợp với dữ liệu thu thập được. 


5sof9 8/23/2024. 5:12 PM 


Vai trò của kê toán quản trị trong việc chuyển đôi chiên lược thành kê... 


6of9 


Bảng 4: Kết quả kiểm định các giả thuyết 


Giả thuyết Hệ số B | t-value | Kết luận 

s. ` Ả An To ` Sắc Chấp 
H¡: Chiến lược khác biệt — Việc sử dụng thông tin KTQT tương tác | 0,27 S62 nhà 
Hạ: Chiến lược khác biệt —› Sự tham gia của KTQT trong quá trình 060* 1618 Chấp 
ra quyết định chiến lược : l nhận 
Hạ: Sự tham gia của KTQT trong quá trình ra quyết định chiến lược nh s99 Chấp 
— Việc sử dụng thông tin KTQT tương tác \ \ nhận 
Hạ: Sự tham gia của KTQT trong quá trình ra quyết định chiến lược 025% 473 Chấp 
— Kết quả đổi mới sản phẩm , l nhận 
Hạ: Việc sử dụng thông tin KTQT tương tác —› Kết quả đổi mới sản 021% `. Chấp 
phẩm ủ ¡ nhận 
Hạ: Chiến lược khác biệt —› Sự tham gia của KTQT trong quá trình Chấp 
ra quyết định chiến lược — Việc sử dụng thông tin KTQT tương tác | 0,257” 731 Nng 


—› Kết quả đổi mới sản phẩm 


~++ 


Có ý nghĩa thống kê ở mức 1% (kiểm định t - 2 đuôi) 
Nguồn: Tính toán của tác giả 


Kết quả kiểm định các giả thuyết về ảnh hưởng trực tiếp (Bảng 4) cho thấy, Chiến lược khác biệt có ảnh hưởng cùng chiều 
đến Việc sử dụng thông tin KTQT tương tác (B = 0,27; p < 0,001). Do đó, giả thuyết H được chấp nhận. Giả thuyết Ha cũng 
được chấp nhận, bởi kết quả kiểm định cho thấy, B = 0,60 và p < 0,001, chứng tỏ chiến lược khác biệt có ảnh hưởng quan 
rọng đến Sự tham gia của KTQT trong quá trình ra quyết định chiến lược. Tiếp đó, Sự tham gia của KTQT trong quá trình ra 
quyết định chiến lược có ảnh hưởng cùng chiều đến Việc sử dụng thông tin KTQT theo cách tương tác (ð = 0,34; p < 0,001), 
hàm ý rằng giả thuyết Hạ được chấp nhận. Cuối cùng, giả thuyết Hs được chấp nhận do B = 0,21 và p < 0,001, nghĩa là Việc 
sử dụng thông tin KTQT góp phần cải thiện Kết quả đổi sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam. 


Đối với giả thuyết trung gian Hạ, kết quả phân tích cho thấy, Chiến lược khác biệt có ảnh hưởng gián tiếp đến Kết quả đổi 
mới sản phẩm thông qua 2 trung gian đó là Sự tham gia của KTQT trong quá trình ra quyết định chiến lược và Việc sử dụng 
hông tin KTQT trong quá trình ra quyết định chiến lược (B = 0,25; p < 0,001). Hơn nữa, kết quả phân tích còn cho thấy, chiến 
ược khác biệt có ảnh hưởng trực tiếp cùng chiều đến Kết quả đổi mới sản phẩm. Do vậy, có thể kết luận rằng, Sự tham gia 
KTQT trong quá trình ra quyết định chiến lược và Việc sử dụng thông tin KTQT theo cách tương tác trung gian một phần cho 
mối quan hệ giữa Chiến lược khác biệt và Kết quả đổi mới sản phẩm. 


Thảo luận 


Kết quả nghiên cứu cho thấy, những doanh nghiệp theo đuổi chiến lược khác biệt sẽ tăng cường sử dụng thông tin KTQT 
theo cách tương tác đồng thời đánh giá cao vai trò của KTQT trong quá trình ra quyết định chiến lược, tức là tăng cường sự 
tham gia. Qua đó, tác động tích cực đến kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam. Những phát hiện 
này phù hợp với các nghiên cứu trước cho rằng, những công ty thực hiện sự thay đổi chiến lược, hướng đến chiếc lược khác 
biệt hay thực hiện những đổi mới mang tính khám phá sẽ được hưởng lợi từ việc tăng cường sử dụng thông tin KTQT theo 
cách tương tác(Bisbe và Otley, 2004; Herri, 2006; Mũller-Stewens và cộng sự, 2020) và sự tham gia của KTQT vào quá trình 
ra quyết định chiến lược (Cadez và Guilding, 2008). 


Một trong những phát hiện thú vị của nghiên cứu này là Chiến lược khác biệt có ảnh hưởng gián tiếp đến kết quả hoạt động 
kinh doanh thông qua Việc sử dụng thông tin KTQT tương tác và Sự tham gia của KTQT trong quá trình ra quyết định chiến 
lược. Do đó, tác giả cho rằng, các doanh nghiệp theo đuổi chiến lược khác biệt cần: Chủ động hơn trong việc hoàn thiện hệ 
thống KTQT, áp dụng các kỹ thuật KTQT quản trị hiện đại, tận dụng lợi thế từ sự phát triển của công nghệ thông tin để nâng 
cao hiệu quả của hệ thống KTQT trong doanh nghiệp; Tăng cường trao đổi, thảo luận các vấn đề chiến lược dựa trên thông 
tin KTQT hay nói cách khác là cần tăng cường sử dụng thông tin KTQT theo cách tương tác để phục vụ cho việc xây dựng 
và triển khai thực hiện các chiến lược khác biệt, các kế hoạch đổi mới sản phẩm của doanh nghiệp; Tăng cường sự tham gia 
của KTQT trong quá trình ra quyết định chiến lược bởi lẽ nhân viên KTQT là người tạo lập, cung cấp thông tin KTQT nên họ 
sẽ là người hiểu rõ nhất về bản chất của những thông tin KTQT. Vì vậy, sự tham gia của họ sẽ giúp các nhà quản trị hiểu rõ 
hơn về các vấn đề chiến lược, từ đó đưa ra được các quyết định đúng đắn và mang lại kết quả vượt trội cho doanh nghiệp. 


KẾT LUẬN 


Mục đích của nghiên cứu là kiểm định mối quan hệ của chiến lược khác biệt, việc sử dụng thông tin KTQT theo cách tương 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29575 


8/23/2024. 5:12 PM 


Vai trò của kê toán quản trị trong việc chuyển đôi chiên lược thành kê... 


7of9 


tác, sự tham gia của KTQT trong quá trình ra quyết định và kết quả đổi mới sản phẩm trong các doanh nghiệp Việt Nam. Kết 
quả kiểm định mô hình cho thấy, Chiến lược khác biệt có ảnh hưởng trực tiếp cùng chiều đến Việc sử dụng thông tin KTQT 
theo cách tương tác và Sự tham gia của KTQT trong quá trình ra quyết định, từ đó nâng cao Kết quả đổi mới sản phẩm của 
các doanh nghiệp. Ngoài ra, càng tham gia nhiều vào quá trình ra quyết định chiến lược, thì KTQT càng tăng cường sử dụng 
thông tin KTQT theo cách tương tác. Đặc biệt, kết quả nghiên cứu tiết lộ rằng, Việc sử dụng thông tin KTQT theo cách tương 
tác và Sự tham gia của kế quản trị trong quá trình ra quyết định có vai trò trung gian một phần trong mối quan hệ giữa 
Chiến lược khác biệt và Kết quả đổi mới sản phẩm./. 


Tài liệu tham khảo 


1. Abernethy, M. A., and Brownell, P. (1999), The role of budgets in organizations facing strategic change: an exploratory 
study, Accounting, Organizations and Society, 24(3), 189-204. 


2. Abernethy, M. A., and Lillis, A. M. (1995), The impact of manufacturing flexibility on management control system design, 
Accounting, Organizations and Society, 20(4), 241-258. 


3. Anthony, R. N., Govindarajan, V., Hartmamn, F. G. H., Krause, K., and Nilsson, G. (2014), Management control systems, 
London: McGrawHill Education Higher Education. 


4. Baines, A., and Langfield-Smith, K. (2003), Antecedents to management accounting change: a structural equation 
approach, Accounting, Organizations and Society, 28(7-8), 675—698. 


5. Bedford, D. S. (2015), Management control systems across different modes of innovation: Implications for fim 
performance, Management Accounting Research, 28, 12-30. 


6. Bedford, D. S., Bisbe, .J., and Sweeney, B. (2019), Performance measurement systems as generators of cognitive conflict 
in ambidextrous firms, Accounting, Organizations and Society, 72, 21—~37. 


7. Bedford, D. S., and Malmi, T. (2015), Configurations of control: An exploratory analysis, Management_ Accounting 
Research, 27, 2—~26. 


8. Bisbe, .J., Batista-Foguet, J.-M., and Chenhall, R. (2007), Defining management accounting constructs: A methodological 
note on the risks of conceptual misspecification, Accounting, Organizations and Society, 32(7-8), 789-820. 


9. Bisbe, .J., and Otley, D. (2004), The effects of the interactive use of management control systems on product innovation, 
Accounting, Organizations and Society, 29(8), 709-737. 


0. Burkert, M., Davila, A., Mehta, K., and Oyon, D. (2014), Relating alternative forms of contingency fit to the appropriate 
methods to test them, Management Accounting Research, 25(1), 6-29. 


1. Cadez, S., and Guilding, Œ. (2008), An exploratory investigation of an integrated contingency model of strategic 
management accounting, Accounting, Organizations and Society, 33(7-8), 836-863. 


2. Chang, H,, lttner, C. D., and Paz, M. T. (2014), The multiple roles of the finance organization: Determinants, effectiveness, 
and the moderating influence of information system integration, Journal of Management Accounting Research, 26(2), 1-32. 


3. Chen, .J., Chen, Y., and Vanhaverbeke, W. (2011), The influence of scope, depth, and orientation of external technology 
Sources on the innovative performance of Chinese firms, Technovation, 31(8), 362-373. 


4. Chenhall, R. H. (2003), Management control systems design within its organizational context: findings from 
contingency-based research and directions for the future, Accounting, Organizations and Society, 28(2-3), 127-168. 


5. Chenhall, R. H. (2006), Theorizing contingencies in management control systems research, Handbooks of management 
accounting research, 1, 163~205. 


6. Chenhall, R. H., Kallunki, .J.-P, and Silvola, H. (2011), Exploring the relationships between strategy, innovation, and 
managemert control systems: The roles of social networking, organic innovative culture, and formal controls, Journal of 
Management Accounting Research, 23(1), 99-128. 


17. Chong, V. K, and Johnson, D. M. (2007), Testing a model of the antecedents and consequences of budgetary 
participation on job performance, Accounting and business research, 37(1), 3-19. 


18. Fornell, C., and Larcker, D. F. (1981), Structural equation models with unobservable variables and measurement error: 
Algebra and statistics, Journal of Marketing Research, 18(3), 382-388. 


19. Govindarajan, V. (1988), A contingency approach to strategy implementation at the business-unit level: integrating 
administrative mechanisms with strategy, Academy of Management .Journal, 31(4), 828—853. 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29575 


8/23/2024. 5:12 PM 


Vai trò của kê toán quản trị trong việc chuyển đôi chiên lược thành kê... 


Sof9 


20. Granlund, M., and Lukka, K. (1998), Towards increasing business orientation: Finnish management accountants in a 
changing cultural context, Management Accounting Research, 9(2), 185-211. 


21. Hair, J. F, Hult, G. T. M., Ringle, C. M., and Sarstedt, M. (2017), A Primer on Partial Least Squares Structural Equation 
Modeling (PLS-SEM), USA: SAGE Publications. 


22. Hartmamn, F. G, and Maas, V. S. (2011), The effects of uncertainty on the roles of controllers and budgets: An 
exploratory study, Accounting and Business Research, 41 (5), 439-458. 


23. Henri, .J.-F. (2006), Management control systems and strategy: A resource-based perspective, Accounting, Organizations 
and Society, 31 (6), 529-558. 


24. Hughes, P, and Pierce, B. (2006), The accountants contribution to new product developmernt, Irish Accounting Review, 
131). 


25. Hulland, J. (1999), Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies, 
Sirategic Management .Journal, 20(2), 195-204. 


26. Järvenpää, M. (2007), Making business partners: a case study on how management accounting culture was changed, 
European Accounting Review, 16(1), 99-142. 


27. Lambert, ©., and Sponem, S. (2012), Roles, authority and involvement of the management accounting function: a 
multiple case-study perspective, European Accounting Review, 21(3), 565-589. 


28. Luu, T. T. (2017), Ambidextrous leadership, entrepreneurial orientation, and operational performance: Organizational 
social capital as a moderator, Leadership and Organization Development Journal, 38(2), 229-253. 


29. Miles, R. E., and Snow, €. C. (1978), Organizational strategy, structure and process, New York: McGraw HIll. 


30. Mũller-Stewens, B., Widener, S. K., Möller, K., and Steinmamn, .J.-C. (2020), The role of diagnostic and interactive control 
uses in innovation, Accounting, Organizations and Society, 80, 1-21. 


31. Ngo, L. V., Bucic, T., Sinha, A., and Lu, V. N. (2019), Effective sense-and-respond strategies: Mediating roles of exploratory 
and exploitative innovation, Journal of Business Research, 94, 154-161. 


32. Nguyen Phong Nguyen. (2018), Performance implication of market orientation and use of management accounting 
systems: The moderating role of accountants' participation in strategic decision making, Journal of Asian Business and 
Economic Studies, 25(1), 33-49. 


33. Otley, D. (2016), The contingency theory of management accounting and control: 1980-2014, Management Accounting 
Research, 31, 45~62. 


34. Pasch, T. (2019), Strategy and innovation: the mediating role of management accountants and management accounting 
systems' use, Journal of Management Control, 30(2), 213-246. 


35. Porter, M. E. (1980), Competitive Strategy, New York: Free Press. 


36. Porter, M. E. (1998). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors (2nd edition ed.). New 
York: Free Press. 


37. Sakka, O., Barki, H., and Côté, L. (2013), Interactive and diagnostic uses of management control systems in IS projects: 
antecedents and their impact on performance, Information and Management, 50(6), 265-274. 


38. Simons, R. (1995), Levers of Control - How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewal, 
Boston, USA: Harvard Business School Press. 


39. Su, S., Baird, K., and Schoch, H. (2015), The moderating effect of organisational life cycle stages on the association 
between the interactive and diagnostic approaches to using controls with organisational performance, Management 
Accounting Research, 26, 40-53. 


40. Vuong, Q. H., Nguyen, M. H. (2024). Further on informational quanta, interactions, and entropy under the granular view of 
value formation. 


41. Widener, S. K. (2007), An empirical analysis of the levers of control framework, Accounting, Organizations and Society, 
32(7-8), 757-788. 


42. Wooldridge, B., and Floyd, S. W. (1990), The strategy process, middle management involvement, and organizational 
performance, Strategic Management Journal, 11 (3), 231-241. 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29575 


8/23/2024. 5:12 PM 


Vai trò của kê toán quản trị trong việc chuyển đôi chiên lược thành kê... 


2of9 


43. Wu, H., Chen, .J, and Jiao, H. (2016), Dynamic capabilities as a mediator linking international diversification and 
innovation performance of firms in an emerging economy, Journal of Business Research, 69(8), 2678-2686. 


44. Ylinen, M., and Gullkvist, B. (2014), The effects of organic and mechanistic control in exploratory and exploitative 
innovations, Management Accounting Research, 25(1), 93-112. 


45. Zhang, Y., and Li, H. (2010), Innovation search of new ventures in a technology cluster: the role of ties with service 


intermediaries, Strategic Management Journal, 31(1), 88-109. 


Ngày nhận bài: 08/8/2024; Ngày phản biện: 15/8/2024; Ngày duyệt đăng: 23/8/2024 


URL: https://kinhtevadubao.vn/vai-tro-cua-ke-toan-quan-tri-trong-viec-chuyen-doi-chien-luoc-thanh-ket-qua-cho-cac- 
doanh-nghiep-viet-nam-29575.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29575 


8/23/2024. 5:12 PM 


